Trà Tàu Và Ẩm Nghi Hưng 
Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Trà Tàu Và Ấm Nghi Hưng 





Nguyễn Duy Chính 
Trà Tàu Và Ấm Nghi Hưng 
LỜI MỞ ĐẦU 
Uống trà tàu vốn dĩ phổ thông thời trước, đến nay đã trở 
thành hiếm hoi trong xã hội Việt Nam. Thanh niên ngày nay 
chỉ mường tượng được cái hình ảnh đó qua những truyện 
ngắn của Nguyễn Tuân trong Vang bóng một thời (Những 
chiếc ấm đất, Chén trà trong sương sớm). Sách vở viết về 
trà lại càng ít ỏi. Tại Việt Nam ngày trước, ngoài cuốn Vang 
Bóng một thời chỉ lác đác vài ba cuốn khác. Trà đạo kiểu 
Nhật thì có bản dịch cuốn Trà Thư (The Book of Tea) của 
Okakura Kakuzo của Bảo Sơn. 
Một tiểu thuyết cũng viết nhiều về thú uống trà là cuốn Trà 
Thất của Minh Đức Hoài Trinh. 
Ở hải ngoại, cuốn Trà Kinh của Vũ Thế Ngọc là một biên 
khảo tương đối công phu. Ngoài ra, thỉnh thoảng có một 
đoản thiên nghiên cứu về trà Tầâu hay ấm trà đăng rải rác 
trong tạp chí. Mới đây tôi được đọc một bài của Phan Quốc 
Sơn về ấm Nghi Hưng rất thú vị. 
Trong tác phẩm Sống Đẹp Lâm Ngữ Đường cho rằng uống 
trà là một trong những phát minh quan trọng nhất của đời 
sống. Trà là một phần và cũng là một biểu tượng của sự 
nhàn nhã. Ông để hẳn một mục để bàn về Trà và Tình Bạn. 
Viết về cách uống trà, thưởng thức trà thì Tây phương có 
hàng trăm cuốn nhưng phần lớn viết theo cách nghiên cứu 
một loại thực phẩm. Người Trung Hoa cũng có nhiều sách 
viết về trà, nghệ thuật uống trà, còn người Nhật thì đưa hẳn 


lên thành một đạo sống (Trà Đạo). Riêng Việt Nam, mặc dù 
uống trà rất thịnh hành nhưng lại ít ai để tâm nghiên cứu. 
Vũ Thế Ngọc, tác giả cuốn Trà Kinh đã ngậm ngùi mà than 
rằng “viết về trà thì gần như chưa có ai viết” hoặc “viết vô 
cùng sơ lược”. Nhận xét đó có lẽ không sai. Và vì thế khi ông 
tự cho rằng cuốn sách ông soạn “là quyển sách đầu tiên viết 
về nghệ thuật uống trà bằng Việt ngữ tương đối đầy đủ hơn 
cả” thì cũng không ngoa. 
TRÀ TẦU 


Khi nói về trà tầu thường là nói đến các loại trà xanh là 
những loại trà người Trung Hoa xuất cảng. Nếu tính theo số 
người uống thì uống trà đứng đầu trong ba loại ẩm phẩm -- 
trà, cà phê và nước ngọt. 

Các học giả Tây phương vẫn cho rằng Trung Hoa là nơi phát 
xuất cây trà. Thế nhưng không phải cây trà chỉ mọc hoang 
trong vùng nam nước Tầu mà có khắp vùng Đông Nam Á. 
Thành thử Việt Nam ta cũng là quê hương của cây trà, và 
cũng có những cây trà cổ thụ. Vũ Thế Ngọc đã viết về cách 
uống trà kiểu Việt Nam như chè tươi, chè nụ, chè khô ... và 
cho rằng chúng ta đã biết uống trà từ lâu đời nhưng vẫn giữ 
nguyên hình thái mộc mạc chứ không cầu kỳ như người Tàu. 
Tục uống trà tươi, trà nụ ngày nay vẫn còn phổ biến, kể cả 
một loại cây tương tự là cây vối cũng rất thông dụng tại 
miền quê nước ta. 

Trong khi trà tầu -- cùng với kiểu cách của người Tầu -- chỉ 
hiện hữu trong một tầng lớp thượng lưu ở xã hội, phương 
pháp uống trà tươi, trà vối lại ở khắp mọi nơi. Nó đã trở 


thành đề tài cho văn học và nghệ thuật (Cái ấm đất của 
Khái Hưng hay bản nhạc Cô Hàng Nước) và là một món giải 
khát không thể thiếu của người nhà nông. 

Trên mặt kinh tế, rất có thể sự vươn lên của Trung Hoa trong 
thế kỷ 21 này sẽ có một phần đóng góp không nhỏ của trà -- 
một loại nông phẩm độc đáo -- và ấm tầu -- một dụng cụ và 
cũng là một loại nghệ phẩm đặc biệt. Cho nên, khi nhìn vào 
phương thức chiếm lĩnh thị trường, sau thời kỳ sản xuất 
những món hàng thông dụng rẻ mạt, tiếp đến phải là giai 
đoạn của những sản phẩm đặc thù -- có một không hai, 
không có sản phẩm tương tự để thay thế, hoặc không thay 
thế nổi. Trà tầu và ấm tầu có thể ở trong thành phần đó. Độc 
đáo nhưng thông dụng, thượng vàng hạ cám, từ loại đắt 
hiếm tới loại rẻ mạt, có khả năng sản xuất qui mô và thu hút 
một lượng nhân công đông đảo là những yếu tố rất đáng kể 
trên mặt ngoại thương. 

LỊCH SỬ 


Theo truyền thuyết, trong một lần tuần thú phương Nam, 
vua Thần Nông vô tình uống một nổi nước đun sôi có lá cây 
trà rơi vào. Ông uống rồi khen là trà “làm cho cơ thể phấn 
chấn, tinh thần thoải mái, sáng suốt”. 

Một câu chuyện khác thì lại viết rằng Đạt Ma tổ sư vì ngủ 
quên trong một buổi tọa thiền nên bực tức cắt mí mắt vứt đi. 
Chỗ ông vứt mí mắt mọc lên cây trà, và trở thành một thức 
uống thông dụng cho những nhà sư để tỉnh táo khi tu tập. 
Từ chùa chiền, món uống này truyền ra dân gian. 


Người Nhật thì kể là về đời Chiến Quốc (300-221BC), có một 
danh y tỉnh thông 84,000 cây thuốc. Ông dạy cho con được 
62,000 cây thì chết. Những tưởng rằng kiến thức về 22,000 
cây kia sẽ không còn tìm đâu ra. Nào ngờ trên mộ ông mọc 
lên một cái cây, chứa đủ tỉnh hoa của 22,000 cây còn lại. Đó 
là cây trà. 

Lẽ dĩ nhiên, những câu chuyện này chỉ là huyền thoại. Người 
Trung Hoa cái gì không rõ nguyên do thường bịa ra một dật 
sự từ thời cổ sử gán cho Thần Nông, Hoàng Đế ... cũng như 
người Việt bắt đầu một thần tích bằng “ngày xưa, đời vua 
Hùng Vương thứ ...” để câu chuyện thêm li kỳ, vừa khiến 
cho những chứng cớ đưa ra có chỗ dựa. 

Chính thức theo lịch sử thì trà chỉ mới được đề cập đến từ 
thời Tam Quốc, và đến tận đời Đường, người Tàu vẫn chỉ 
dùng các loại trà mọc hoang chứ chưa trồng và chế biến 
thức uống này. Trà cũng chỉ lưu hành trong giới thượng lưu 
miền Nam Trung Hoa chứ dân dã cũng chưa uống và tục 
uống trà chưa được coi như một thú thanh cao. Quả thực 
thời kỳ đó hai miền nam bắc Trung Hoa đời sống cách biệt 
như hai thế giới. Đến đời Tùy nước Tàu thống nhất thì những 
sinh hoạt mới lan truyền ra những vùng khác. Người Tàu pha 
trộn cách uống trà với sữa của người Hồ (tức các dân tộc 
vùng Tây Vực) là những dân tộc sống du mục. Tuy việc uống 
trà đã phổ thông nhưng vẫn có một số đặc điểm khác ngày 
nay: 

Thứ nhất trà vẫn còn coi như một vị thuốc, chưa có mấy nơi 
coi như một thức uống. 

Thứ hai trà do dân chúng vào vùng hoang sơn dã lãnh hái về 


chứ chưa biết trồng thành đồi, thành vườn để sản xuất một 
cách qui mô. 

Thứ ba trà uống theo kiểu giản dị là hái lá vào đem nấu (như 
kiểu chè tươi của ta) chứ chưa kiểu cách như sau này. 

Tới đời Đường, khi Lục Vũ viết cuốn Trà Kinh thì trà mới trở 
nên phổ biến. Từ đó trở đi, nơi nơi đều uống trà, trở thành 
một phong trào và sản xuất trà cũng thành một lãnh vực 
kinh tế qui mô, đem lại một ngân khoản lớn cho triều đình. 
Và kể từ Đường, rồi sau Tống, Nguyên, Minh, Thanh đời nào 
cũng coi thuế đánh vào trà là một nguồn lợi chính. 

Lục Vũ, tự là Hồng Tiệm người đất Cảnh Lăng, Hồ Bắc được 
mệnh danh là trà tiên của Trung Hoa. Vì chán ngán thời thế, 
ông từ quan, định theo Thái Chúc hòa thượng ở chùa Thái 
Thường đi tu nhưng không được nên về ở ẩn chỉ chuyên tâm 
nghiên cứu về trà. Ông bỏ công đi tham khảo với những 
nông phu, tới tận nơi để xem xét cách chế tạo ngõ hầu có 
được kinh nghiệm thực tế. Thành thử những điều ông viết ra 
đều có giá trị. 

Đời Đường, khu vực sản xuất trà bao gồm Giang Hoài, Lưỡng 
Chiết, Lãnh Nam, Phúc Kiến, Kinh Tương và từ đó tới nay vẫn 
là những địa khu chủ yếu. Theo Chu Trọng Thánh, việc 
phong thịnh đời Đường bao gồm ba nguyên nhân chính: 

Thứ nhất, thời Đường giao thông đã phát đạt, các phương 
tiện chuyên chở đã cải tiến nhiều 

Thứ hai, sau khi cuốn Trà Kinh của Lục Vũ viết ra, phong trào 
uống trà càng lên cao 

Thứ ba, thời kỳ đó Phật giáo và Lão giáo hưng thịnh và việc 
uống trà tại các chùa chiền, miếu mạo rất phổ biến. 


Chính cuốn Trà Kinh của Lục Vũ là một đóng góp lớn, vì sau 
khi ông viết ra cuốn này, việc uống trà đã được nâng lên 
hàng nghệ thuật, cầu kỳ về cả trà cụ lẫn trà thức. Tạ Triệu 
Triết đời Minh đã viết: 

Ở trên đời có đói ăn thiếu mặc thì còn chịu nổi nhưng mà 
thiếu nước uống trà thì không sao chịu được. 

Ngô Khoan viết bài "Ái Trà Ca" ca tụng thú uống trà chẳng 
khác gì thi nhân đời trước ca tụng rượu. 

Sau khi Lục Vũ viết Trà Kinh, nhiều người khác cũng có 
những tác phẩm viết về trà tuy không nổi tiếng bằng nhưng 
cũng lưu truyền sử sách. Riêng đời Minh có đến 45 quyển, 
nay còn giữ được trên đưới 20 cuốn nhưng văn chương cũng 
đã bị đời sau thêm thắt nhiều. Tuy nhiều hầu hết không qua 
sáu mục mà Lục Vũ đã đề cập là trà, dụng cụ uống trà (khí), 
nước pha trà (thủy), lửa đun trà (hỏa), người pha và uống trà 
(nhân), thời điểm uống trà (sự). 

Đời Đường có Tô Dị (?) viết Thập Lục Thang Trà, Trương Hựu 
Tân viết Tiễn Trà Thủy Ký. Đời Tống có Âu Dương Tu viết Đại 
Minh Thủy Ký, Phù Tra Sơn Thủy Ký, Sái Tương viết Trà Lục, 
Tống Tử An viết Đông Khê Thức Trà Lục, Triệu Nhữ Lệ viết 
Bắc Uyển Biệt Lục, Hùng Phiên viết Tuyên Hòa Bắc Uyển 
Cống Trà Lục, Tống Huy Tông viết Đại Quan Trà Luận, Hoàng 
Nho viết Phẩm Trà Yếu Lục. 

Đời Minh có Hứa Thứ Thư viết Trà Sớ, Chu Cao Khởi viết 
Động Sơn Giới (?) Trà Hệ, Phùng Khả Tân viết Giới Trà Tiên, 
Hùng Minh Ngộ viết La Giới Trà Ký, Cố Nguyên Khánh viết 
Trà Phổ, Trần Kế Nho viết Trà Đổng Bổ, Trương Khiêm Đức 
viết Trà Kinh, Đồ Bản Tuấn viết Mính Cấp, Điền Nghệ Hoành 


viết Chử Tuyền Tiểu Phẩm, Từ Hiến Trung viết Thủy Phẩm 
Toàn Trật. 
Đời Thanh có Lưu Nguyên Trường viết Trà Sử, Dư Hoài viết 
Trà Sử Bổ, Mạo Tương viết Giới Trà Vựng Sao, Lục Đình Xán 
viết Tục Trà Kinh. 
Trong tất cả những tác phẩm viết sau này chỉ Tục Trà Kinh là 
đáng kể, có hệ thống và tài liệu dồi dào. Lục Đình Xán tự 
Phù Chiêu, hiệu Mạn Đình, người huyện Gia Định, đất Tô 
Châu, từng làm tri huyện Sùng An, Phúc Kiến thời Khang Hi 
là nơi có núi Vũ Di nổi tiếng trà ngon. Tục Trà Kinh phân loại 
và sắp đặt các loại trà một cách mạch lạc, tài liệu minh 
bạch, dẫn chứng đầy đủ và phẩm bình cũng rất xác đáng. 
Người ta đã bảo rằng nếu ví Lục Vũ như Khổng Tử trong trà 
gia thì Lục Đình Xán công lao phải sánh ngang Chu Hi. 
DƯỢC TÍNH CỦA TRÀ 


Theo thống kê, mỗi năm người Mỹ uống khoảng 2.25 tỉ 
gallon trà dưới mọi dạng thức -- nóng, nguội, bỏ đá, ướp 
hương, có đường hay không đường, thêm mật ong, sữa, 
kem, chanh. Mỗi lượng trà uống trung bình chứa khoảng 40 
milligram caffeine (bằng nửa caffeine trong cà phê). Thế 
nhưng đó chỉ là con số chia đều chứ uống trà mỗi người 
uống một cách, đậm nhạt khác nhau. Hiện nay trên thị 
trường có cả loại “decaffeinated tea” và nhiều loại dược trà 
dùng các loại lá (lá ổi, lá hồng ...) để trị bệnh và làm tan mỡ. 
Những thống kê kinh tế cho thấy người Mỹ chuyển dẩn từ 
uống nước ngọt sang loại diet softdrink, sang nước lạnh 
(nước suối, nước cất ...) và dần dần sang loại trà hay dược 


trà (herbal tea). Nếu quả như thế, hóa ra Đông phương đã đi 
trước Tây phương một bước xa. Ông cha ta đã uống nước 
lạnh và uống trà tươi hàng ngàn năm trước nhưng mãi đến 
bây giờ nhân loại mới công nhận một cách khoa học là trà 
xanh (chưa biến chế theo kiểu Nhật) và nước lã là tốt nhất 
cho cơ thể. 

Nhiều người cho rằng uống trà có tác dụng làm giảm đau cổ 
họng và bớt đây bụng. Một hóa chất trong trà là chất 
polyphenols có thể làm giảm nguy cơ một số chứng bệnh kể 
cả bệnh cứng mạch máu (atherosclerosis) và một số bệnh 
ung thư. Có người còn cho là uống trà sẽ gia tăng tuổi thọ. 

CÁC LOẠI TRÀ 


Trà được chia ra làm ba loại chính là trà đen (tức hồng trà), 
trà xanh (lục trà) và trà Ô long. Cả ba loại đều cùng từ một 
loại cây, tức cây trà mà tên khoa học của nó là Camelia 
sinensis, thuộc họ Theacae, một loại cây xanh lá quanh năm 
có hoa màu trắng. Nhiều người còn kể thêm hai loại trà khác 
là trà ướp (hương) và trà bánh. 

Cây trà phải trồng khoảng năm năm mới bắt đầu hái là được 
và thu hoạch trong khoảng 25 năm. Nếu để nguyên, cây trà 
có thể cao hàng chục thước nhưng để tiện việc thu hoạch, 
người ta hãm chỉ để cho cây cao chừng một thước, thước 
rưỡi là cùng. Khi cây già, người ta cắt ngang thân để cho 
mầm non nảy ra cho mùa năm sau. Cứ như thế, cây có thể 
sống tới 100 năm. Trà thường được bón bằng bã đậu nành 
và các loại phân hữu cơ chứ ít khi dùng phân hóa học. Người 
ta cũng tránh không dùng thuốc trừ sâu bọ và cây nào bị 


bệnh thường bị nhổ đi. 

Trong quyển All the tea in China, tác giả có kê khai vài chục 
loại ngôn ngữ Đông Tây đều có âm na ná như trà hoặc chèø. 
Chỉ vì cách sao tẩm, ủ trà khác nhau mà chia ra làm ba loại 
nêu trên. Sau đây là một số yếu tố dùng để qui định phẩm 
chất và giá cả trà: 

1.Chủng loại cây trà 

2. Địa phương trồng 

. Cao độ của vùng đất trồng 

. Điều kiện thời tiết trong mùa trà và khi hái trà 

. Thời kỳ hái trong năm 

. Giờ hái trà trong ngày 

. Tuổi của bụi trà 

. Cách lựa lá trên cây trà 

. Cách thức hái 

10. Cách thức ủ trà 

11. Dạng của lá trà (tùy theo cách cuộn lá mà trà sẽ ra 
hương vị khác nhau) 

12. Cách sấy khô 

13. Cách thẩm định và phân loại 

Ngoài ra còn nhiều tiêu chuẩn khác nữa. 

Người ta bảo rằng nước Tàu có đến hơn một nghìn loại trà 
(thực ra không phải theo nghĩa 1000 chủng loại mà có nghĩa 
là nhiều lắm) nhưng chỉ có một số đặc biệt được xuất cảng. 
Dẫu thế cũng đã có hàng trăm cái tên được mang ra ngoài, 
không phải là người thực sành sỏi, không ai nhớ hết được. 
Trà được phân biệt do cách ủ (oxidation), lâu hay mau, mỗi 
cách sẽ cho hương vị, màu sắc, tính chất khác nhau. Loại ủ 


(© œ ~¬I Œẽ ƠI +> UV) 


ngắn hạn nhất là trà xanh như trà Nhật Bản, Long Tỉnh 
(Lungching), Bích Loa Xuân (Pilochun). Loại ủ vừa gồm có 
Bạch Hào Ngân Châm, Bao Chủng (nhẹ nhất) rồi tới Đông 
Đính, Thiết Quan Âm, Thủy Tiên, Vũ Di, Ô Long (lục địa) (ủ 
trung bình), và tương đối đậm thì có Ô Long (Đài Loan). Trà 
ủ hoàn toàn là loại trà đen (hồng trà) người Âu Mỹ thường 
dùng. Mỗi loại trà lại mang theo nhiều dật sự ly kỳ. Nhiều 
loại có tên rất lạ ít khi nghe tới. Cuốn sách viết rất kỹ về 
từng loại trà danh tiếng là cuốn All the tea in China (Các loại 
trà Trung Quốc) do Kit Chow và lone Kramer soạn. Sau đây 
là 50 loại danh chủng liệt kê trong sách: 

Trân Mi: Chunmee (Chun Mei, Zhenmei) 

Đại Phương: Dafeng 

Đại Hồng Bào: Dahongpao 

Phượng Hoàng Đơn Tùng: Fonghwang Tan-chung 

Châu Trà, Bình Thủy Châu Trà: Zhucha, Pingshui(Gunpowder) 
Hải Nam Hồng Trà: Hainan 

Hoa Đính Vân Vu: ï Huading Yunwu 

Hoàng Sơn Mao Phong: Huangshan Mao Feng 

Huệ Minh: Huiming 

Hương Phiến: Jasmine 

Kính Đình Lục Tuyết: Jingting Luxue 

Cưu Khanh: Jiukeng 

Cửu Khúc Hồng Mai: Jiuqu Hongmei 

Kỳ Môn hồng trà: Keemun (Qihong) 

Cổ Lao: Kooloo 

Lan Hương Lan: Hsiang (Lanxiang) 

Lan Khê Mao Phong: Lanxi Maofeng 


Chính Sơn: Zhengshan 

Lệ Chi: Lichee 

Lăng Vân (Bạch Mao): Lingyun (Baimao) 
Lục Bảo: Liubao 

Lưu Khê : Liuxi 

Lục An Qua Phiến: Lu'an Guapian 

Long Tỉnh: Lung Ching 

Lô Sơn Vân Vụ: Lushan Yunwu 

Mông Đính: Mengding 

Bích Loa Xuân: Pi Lo Chun 

Bao Chủng: Pouchong 

Phổ Nhĩ : Pu-erh 

Phổ Đà Phật Trà: Putuo Fo Cha 

Tiền Cương Huy Bạch: Qiangang Huibai 
Mai Khôi: Meigui (Rose) 

Thủy Tiên: Shui Hsien (Shuixian) 

Thái Bình Hầu Khôi: Taiping Houkui 
Thiên Mục Thanh Đính: Tianmu Qingding 
Thiết Quan Âm: Tỉ Kwan Yin (Tieguanyin) 
Đồn Lục: Tunlu 

Vi Sơn Mao Tiêm: Weishan Maojian 

Bạch Hào Ngân Châm: Baihao Yinzhen 
Vụ Nguyên Danh Mai: Wuyuan Mingmei 
Tín Dương Mao Tiêm: Xinyang Maojian 
Tây Sơn: Xishan 

Anh Đức: Yingde 

Ngân Châm, Ngân Phong: Yinzhen, Yinfeng 
Dũng Khê Hỏa Thanh: Yongxi Huoging 


Vũ Hoa: Yuhua 
Ngọc Lộ : Yulu 
Vân Nam: Yunnan 
Tử Duẫn: Zisun 
SẢN XUẤT TRÀ 


Tiết Thanh Minh là thời điểm đánh dấu mùa hái trà. Khi đó, 
mùa đồng băng giá vừa qua, mùa xuân vừa tới, trà non vừa 
nẩy ra, thích hợp cả việc thu hoạch lẫn việc sao tẩm. 

Sau khi mặt trời mọc, những giọt sương vừa khô thì từng 
đoàn người mang gùi trèo lên đồi trà theo khu vực đã được 
qui định. Trà thường được trồng trên sườn đồi theo từng bậc 
như bậc thang. Thợ chỉ ngắt đúng ba lá non và một búp, nếu 
dùng làm trà Ô Long. Trà xanh lá thường rất non, nên chỉ 
ngắt hai lá, Ô Long phải cần lá to hơn nên phải ngắt ba. 
Đếøn chiều thợ đem trà đến cân để tính tiền. 

Trước hết trà được để hong ngoài trời cho héo đi. Sau đó 
đem vào ủ. Chuyên gia phải kiểm soát luôn luôn để cho 
hương vị được đúng độ. Khi đã ủ đến thì, người ta mới cho 
trà vào sấy. Trà được sấy nhiều lần nhưng phải đúng cách để 
khỏi mất phẩm chất. Sau hai ngày biến chế, trà được gọi là 
trà sống. Tiếp theo là sàng sảy, rây, nhặt cọng và phân loại 
thành từng bậc khác nhau. Cũng nên thêm một điểm là dù 
mua trà đắt giá đến mấy, thường dân chúng ta chỉ có thể 
thưởng thức những loại trà kỹ nghệ. Hiện nay bên Tàu vẫn 
còn những vườn trà đặc biệt thuộc loại cấm ky, canh gác 
ngày đêm không cho ai bén mảng tới. Tại đây có một bộ 
phận chuyên môn hái và sản xuất những loại trà siêu phẩm, 


ngày xưa giành tiến vào cung, nay để riêng cho Trung Ương 
Đảng và các loại cán bộ cao cấp. Tục truyền rằng trà này 
không được chạm vào da thịt người nên những thợ hái phải 
luôn luôn đeo bao tay dài bằng lụa. Trà chỉ đụng vào cơ thể 
con người một lần duy nhất là khi đã pha xong, đụng vào 
môi bậc quân vương trước khi uống vào ruột. 
Mùa hái trà tùy theo từng loại và tùy theo khí hậu. Ở ven 
Tây Hồ, Hàng Châu, nơi sản xuất trà Long Tỉnh, người ta bắt 
đầu từ tháng ba kéo dài đến tháng 10, tổng cộng 20-30 lần, 
mỗi lần cách nhau một tuần hay 10 ngày. Thành thử, uống 
trà Long Tỉnh ta sẽ thấy lá trà toàn là búp non. 
Một phụ nữ hái trà chuyên môn một ngày hái được khoảng 
600 gram. Cứ bốn trà sống thì được một trà chín nghĩa là 
một người một ngày chỉ hái được khoảng 150 gram trà khô. 
Một ki lô trà Long Tỉnh cần khoảng 60,000 búp trà. Nước Tàu 
được chia thành bốn vùng mà người ta đặt tên là Giang 
Nam, Giang Bắc, Tây Nam và Lĩnh Nam. Giang Nam, Giang 
Bắc nổi tiếng về các loại trà xanh, Lĩnh Nam có trà Ô Long, 
còn Tây Nam trồng nhiều trà đen, trà bánh. 

ẤM NGHI HƯNG 


Nghi Hưng là tên một huyện gần Thượng Hải, thuộc tỉnh 
Giang Tô. Ở đây đặc biệt có một thứ đất sét rất mịn, có chứa 
thạch anh, mica và nhất là chất sắt. Đất sét đó dùng làm ấm 
trà không tráng men (unglazed), thường được gọi là ấm tử 
sa (purple sand). Đất tử sa không nhất thiết phải là màu tím 
đỏ mà có ba màu chính là màu vàng sậm (ta gọi là màu gan 
gà), màu đỏ sậm (ta gọi là màu da chu) và màu nâu thẫm 


ngả màu đen (tử sa). Tuy nhiên, trong ba loại màu đó đều có 
nhiều sắc độ (tùy theo lượng sắt trong đất sét nhiều hay ít), 
lại còn tùy theo thợ trộn các loại đất và pha chế thêm 
khoáng chất (nhưng tuyệt đối không dùng màu nhân tạo để 
nhuộm) nên các loại ấm tử sa có thể có từ màu ngà đến 
màu đen. Ngoài ra, Nghi Hưng cũng còn có loại đất sét màu 
trắng và màu xanh lục. Đất màu xanh là loại quí nhất, đã 
được Lục Vũ ca tụng trong bộ Trà Kinh. 

Ấm tử sa không phải chỉ là một trà cụ mà còn là một tác 
phẩm nghệ thuật. Ấm nặn to nhỏ tùy theo dùng cho một 
(độc ẩm), hai (song ẩm) hay nhiều người (quần ẩm). Ấm 
quần ẩm có thể dùng cho ba, bốn hay nhiều người nên có 
cái chỉ bằng nắm tay nhưng cũng có cái to bằng cái ấm trà 
thường. 

Về hình dáng, ấm tử sa chia làm ba loại: 

Ấm theo hình kỷ hà cân đối, nghĩa là tròn trĩnh, vuông vức, 
lục giác, bát giác hay nhiều múi. Đó là những ấm có thể 
dùng khuôn làm chuẩn, chỉ điểm xuyết bằng tay. Ấm có thể 
hình trái đào, trái thị, trái hồng hay hoa sen, hoa thủy tiên 
nhưng chủ yếu là cân đối. Người thợ có thể thêm thắt nặn 
vung ấm, vòi ấm hay quai ấm khác đi và có thể trang trí 
trên thân ấm những hoa quả, con thằn lằn, con chuột ... 
hoặc đề chữ, đề thơ để tăng giá trị. 

Ấm theo hình tự nhiên, nghĩa là do sáng kiến của người nặn 
mô phỏng một vật thường thấy. Hình dáng có thể là cái 
thùng gạo, cái bị, cây thông, quả vải, búp hoa hồng, bó trúc 
.. Đây là những nghệ phẩm cao chứng tỏ óc thẩm mỹ và tài 
khéo léo của người nghệ sĩ. Thường là hình ảnh có mang 


một ý nghĩa tốt đẹp nào đó. Con chuột tượng trưng cho sự 
trù phú, lấy ý là con chuột kêu chít chít đồng âm với chữ túc 
là đây đủ, bông sen tượng trưng cho sự thanh cao, gần bùn 
mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Một cái ấm cổ có hình một con 
ngựa, một bên có con khỉ đứng nhìn một tổ ong. Người Tàu 
gọi là mã thượng phong hầu (con ngựa ở trên con ong và 
con khỉ) nhưng đọc lên hai chữ phong hầu đồng âm với được 
phong tước hầu. Thành thử cái ấm mang một lời chúc thăng 
quan tiến chức. Lối biểu tượng đó rất thịnh hành ở Trung 
Quốc. 

Ấm tổng hợp cả hai đặc tính trên, vừa cân đối, vừa nghệ 
thuật chẳng hạn như một quả bí ngô (pumpkin), có những 
dây cuốn thành vòi, thành quai hay một cái ấm nặn hình 
một bầy cá, có cái nắp là một lá sen trên là một con nhái 
nhỏ. 

ĐẶC ĐIỂM CỦA ẤM NGHI HƯNG 


Đất sét Nghi Hưng nung lên rất rắn chắc bền bỉ, không bị 
nứt dù thay đổi nhiệt độ bất thường khi đổ nước sôi vào. Đất 
còn có những khí khổng rất nhỏ (pores) phải soi kính hiển vi 
điện tử mới thấy được. Những khí khổng vi ti đó có tác dụng 
cách nhiệt, vừa bảo tồn hương vị, vừa không làm cho bên 
ngoài quá nóng. Một đặc tính khác là khi được nung, ấm 
không bị co lại hay biến dạng nên nghệ nhân dễ dàng làm 
nắp ấm được vừa vặn, khít khao. 

Khi trong dạng thiên nhiên, đất sét Nghi Hưng mềm, có màu 
vàng, nâu đen hay xanh nhạt. Sau khi nung, đất màu vàng 
đổi sang màu da chu, màu đen thành màu tử sa, còn màu 


xanh lại biến thành màu gan gà. Màu sắc khác nhau tùy 
theo lượng hoá chất trong đất, nhất là chất sắt. 

Đất sét được đào lên từ lòng đất sâu, phơi khô thành từng 
tảng. Những tảng đất đó được tán thành bột rồi được rây 
bằng những rây tre để lọc đi tất cả sỏi đá và các chất khác 
lẫn trong đất sét. Bột đất sét sau đó được đổ vào những bể 
nước hình chữ nhật cao khoảng thước rưỡi rồi tháo nước 
trong vào. Ba ngày sau, dung dịch đất và nước đó lại được 
gạn qua một bể khác và để nước bốc hơi đi cho keo lại. Đất 
sét được cắt ra thành từng bánh bán cho thợ làm đồ gốm. 
Hiện nay, khi du khách đến thăm Đỉnh Thục Trấn 
(Dingshuzhen), một thành phố nhỏ trong huyện Nghi Hưng 
đều thấy toàn là xưởng làm đồ gốm. Họ sản xuất đủ loại, từ 
bồn, chậu đến ngói xanh. Thế nhưng chỉ có đồ tử sa là quí 
hơn cả. 

Người thợ làm đồ gốm mua đất về dùng chày giã ra, vừa giã 
vừa cho thêm nước đến bao giờ cảm thấy đủ mềm để nặn 
thì thôi. Từ lúc giã đến lúc nhồi đất xong phải mất trọn hai 
ngày. Khi dùng dao cắt thấy đất mịn nhẫn không còn dấu 
vết bong bóng hơi thì mới dùng được. 

Người thợ lúc đó mới đem chia tảng đất thành từng nắm cân 
lượng kỹ càng. Mỗi nắm đất được cán thành từng miếng 
phẳng. Đáy ấm, thành ấm, nắp ấm đều cắt từ miếng đất 
này, có khi bằng tay, có khi dùng khuôn. Sau đó, người thợ 
dùng máy quay bằng tay hay đạp bằng chân để ráp và gắn 
những miếng đất đã nặn sẵn dính với nhau và được miết cho 
láng bằng dụng cụ bằng gỗ hay sừng. Khi hình dáng tổng 
quát đã hoàn thành, đợi ráo nước người ta mới trang trí, 


thêm thắt những hoa văn hay viết chữ. Người thợ khéo 
thường hay viết tên hiệu, có khi ngày tháng chế tạo, niên 
đại hoặc đóng dấu vào đáy ấm khi tác phẩm hoàn tất. Triện 
thường hình vuông, hình tròn hay bầu dục khắc nổi. Những 
chiếc ấm đắt tiền có khi có thêm một cái triện nhỏ bên trong 
nắp ấm, hoặc một con dấu khác dưới tay cầm. Trước đây, 
ấm thường đóng dấu tên hãng sản xuất rõ là một món hàng 
sản xuất theo số lượng nhiều nhưng sau này đa số ấm đóng 
dấu tên người, chứng tỏ nay họ coi là một tác phẩm và nghệ 
nhân tự hào nên để tên mình. Dĩ nhiên cái gì cũng có hai 
mặt, và có xấu đẹp. Ngay cả những loại hàng bán vài đồng 
cũng có con dấu nguệch ngoạc. Thế nhưng đó cũng là một 
hiện tượng cần ghi nhận là nền công nghiệp đang chuyển 
hướng, mang nhiều màu sắc nghệ thuật hơn. 

Ngoài con dấu có khi còn có vài chữ Hán. Chữ đề thường là 
chữ đá thảo do một người giỏi thư pháp (phép viết chữ) đề 
bằng bút tre nhọn, khắc hẳn vào thân ấm. Có thể chỉ là vài 
chữ chúc tụng nhưng có khi là hẳn một bài thơ, một đôi câu 
đối. Một cái ấm đẹp đến đâu mà chữ viết non tay thì cũng 
giảm hẳn giá trị. 

Những loại ấm sản xuất theo kiểu công nghệ thì chữ viết 
hay hoa văn được in bằng một loại mực không phai. Sau đó 
ấm được chuyển sang cho thợ cho vào lò nung. Ấm đất 
thường nung trong khoảng từ 1100o đến 12000F, tuy không 
nóng bằng đồ sứ nhưng ở nhiệt độ đó, ấm vẫn giữ được tính 
thấm nước. 

Nghề nặn ấm cho đến nay vẫn đòi hỏi một thời gian học 
nghề lâu theo kiểu sư phụ đệ tử chân truyền. Phải mất nhiều 


năm mới học được hết bí quyết. Tuy nhiều khi người ta nhái 
lại những kiểu ấm danh tiếng cũ, nhưng cũng có nghệ nhân 
mới sáng tạo nhiều kiểu mới. Những người sành sỏi cho rằng 
với phương pháp tân kỳ, trình độ cao đẳng, nhiều ấm thời 
mới có nét độc đáo không kém gì những chiếc ấm do các 
danh sư xưa nặn ra, nếu không nói rằng trội hơn nữa. Chính 
quyền Trung Cộng cũng thành lập nhiều cơ quan, nghiên 
cứu, áp dụng khoa học để tái tạo những chiếc ấm cũ không 
sai một mảy. Tuy là đồ giả nhưng giá đắt không khác gì đồ 
cổ để bán cho những nhà sưu tầm. Ngoài giá trị lịch sử, 
những tác phẩm đó còn là một niềm tự hào về nghệ thuật 
của họ. 
Trong những năm qua, tại Bắc Mỹ này đã nhiều lần triển lãm 
ấm Nghi Hưng. Bộ sưu tập của Tiến Sĩ La Quế Tường (K.S. 
Lo) được trưng bày trong khoảng 1990-92 tại Phoenix Art 
Museum, Trung Tâm Văn Hóa Hoa Kiều San Francisco, 
Indianapolis Art Museum, và Ontario Museum. 
Ấm Nghi Hưng cũng đã được huy chương vàng trong các kỳ 
chợ phiên quốc tế chẳng hạn như tại Philadelphia năm 1926 
và ở Leipzig và Liege trong thập niên 1930. 

ẤM NGHI HƯNG THEO THỜI GIAN 


Theo truyền tụng, Phạm Lãi là người đầu tiên tìm ra chất đất 
sét vùng Thái Hồ. Sau khi phá xong quân Ngô, ông về ẩn cư 
nơi đây, lấy việc nặn đồ gốm làm trò tiêu khiển. Thế nhưng 
thời đó chưa làm ấm trà. 

Cứ theo những di chỉ khai quật được thì ngay từ đời Tống 
(920-1279) người ta đã làm ấm trà ở đất Nghi Hưng. Thế 


nhưng phải đến thế kỷ thứ 16, đời Minh thì những kiểu ấm 
nhỏ mới ra đời. Một điều lạ là không phải người Tàu nghĩ ra 
kiểu ấm chén mà chính là họ du nhập từ Âu Châu. Ngày xưa 
họ chỉ uống trà bột, quấy trong nước. 

Theo sách Dương Tiện Mính Hồ Lục (Sách về các ấm trà 
vùng Dương Tiện) của Chu Cao Khởi thì đời Chính Đức, Gia 
Tĩnh nhà Minh có Cung Xuân tài nghệ tuyệt vời, là người nổi 
danh đầu tiên về làm ấm tử sa. Cung Xuân vốn là gia đồng 
của Ngô Sĩ đất Nghi Hưng thường theo hầu Ngô Sĩ đến học 
tại chùa Kim Sa. Trong chùa có một vị hòa thượng có tài làm 
đồ sứ nên Cung Xuân theo nhà sư học nghề nặn ra những 
tác phẩm trông chẳng khác gì đồ kim loại xưa. Khi Cung 
Xuân nổi danh, ông thường cùng Bộc Trọng Khiêm (đất Gia 
Định) khắc trúc, Lục Tử Đồng (đất Tô Châu) chạm ngọc, và 
Khương Thiên Lý khảm xà cừ. Tất cả đều là những người nổi 
tiếng đời Minh. Cung Xuân nặn ấm không lâu -- truyện kể 
rằng ông bị quan sở tại vì yêu chuộng tài nghệ ông nên bức 
bách khiến ông phải bỏ xứ mà đi -- nên tác phẩm của ông 
hiện nay lưu truyền rất ít. Sách vở chỉ còn ghi một chiếc ấm 
của ông hình 6 múi hiện tàng trữ tại Viện Trà Cụ Hongkong 
nặn năm Chính Đức thứ 8 (1513). Thế nhưng còn một cái ấm 
khác cũng của Cung Xuân để tại Singapore thì ít thấy sách 
vở nào đề cập. Theo bài “Nghi Hưng và Nghiên Mực” (Yi 
Hsing and Inkstones) trong tạp chí Arts of Asia, số 
July/August 1971 thì ông C.M. Wong, Bí Thư của Phòng 
Thương Mại Singapore và là Chủ Tịch Hiệp Hội Hoa Nhân tại 
đây có trong bộ sưu tập của ông một ấm Cung Xuân hình vỏ 
cây. Ấm này đề năm 1506, có triện của người nghệ sư. Phần 


dưới quai cầm lại còn một vết dấu tay điểm vào mà người ta 
bảo rằng đó là vết ngón tay thứ sáu của Cung Xuân (bàn tay 
phải của ông có sáu ngón). 


Sau thời Cung Xuân, nghệ thuật làm ấm đất nung vùng Nghỉ 
Hưng thịnh đạt, đến đời Vạn Lịch càng có nhiều danh thủ. Lý 
Ngư viết là: “Trà không gì bằng dùng ấm bằng tử sa, mà 
vùng Dương Tiện là hạng nhất”. Từ đời Minh trở đi, việc 
dùng ấm tử sa để uống trà trở nên thông dụng. Người ta để 
ý đến phẩm chất trà đã đành mà còn kén chọn cả cách pha 
trà, nước nào pha trà ngon, uống lúc nào mới hợp. 

Trước kia, ấm trà bằng sứ là quí nhất nhưng khi ấm tử sa ra 
đời thì không mấy ai còn chuộng ấm sứ nữa. Cổ nhân tổng 
kết ấm tử sa có bảy ưu điểm: 

Chế nước sôi vào không làm trà mất hương vị, sắc hương 
còn nguyên 

Bình trà dùng lâu, chế nước không cũng ra mùi trà 

Trà vị không bị biến chất 

Chịu nóng cao, mùa đông tháng giá đổ nước sôi vào không 
bị nứt 

Ít truyền nhiệt, cầm vào không phỏng tay 

Dùng càng lâu càng lên nước, bóng lộn 

Có nhiều màu khác nhau, dễ lựa chọn 

Vì ấm tử sa là một tác phẩm nghệ thuật nên trông ấm người 
ta có thể đánh giá được người nặn vào bậc nào. Thành ra, 
trong những nghệ nhân nghề sành sứ, thì ngành làm ấm để 
tên lại nhiều nhất. Sau đời Cung Xuân người ta thấy có Thời 
Bằng, Đổng Hàn, Triệu Lương, Nguyên Sướng và Lý Mậu Lâm 


là những thợ nổi danh. 

Đời Vạn Lịch, Thời Đại Bân, con của Thời Bằng là người nổi 
tiếng hơn cả. Văn Chấn Hanh viết trong “Trường Vật Chí” là 
“ấm trà tử sa là loại tốt nhất, nắp vừa vặn không làm mất 
hương, lại không bốc hơi. Ấm do Cung Xuân chế tạo quí 
nhất, đều nhỏ nhắn, hình dáng lạ lùng. Thời Đại Bân chế thì 
có cái to, cái nhỏ ...”. Cùng nổi danh với Đại Bân có Lý (Đại) 
Trọng Phương, Từ (Đại) Hữu Tuyền, người ta gọi là Tam Đại. 


Từ Hữu Tuyền tự Sĩ Hoành, là học trò của Thời Đại Bân, có tài 
bắt chước các loại đồng khí xưa làm ấm hình tàu lá chuối, 
đài sen, củ ấu, quả trứng ... 

Nổi tiếng thời Vạn Lịch còn có Âu Chính Xuân, Thiệu Văn 
Kim, Thiệu Văn Ngân, Tưởng Bá Cung, Trần Dụng Khanh, 
Trần Tín Khanh, Mân Lỗ Sinh, Trần Quang Phủ, Thiệu Cái, 
Thiệu Nhị Tôn, Chu Hậu Khê ... 

Thời Vạn Lịch, ngoài việc nặn ấm, các nghệ nhân còn dùng 
đất tử sa điêu khắc và các chế tạo vật phẩm khác, rất thịnh 
hành. Người nổi tiếng nhất là Trần Trọng Mỹ ở Vụ Nguyên, 
An Huy. Họ Trần trước vốn ở Cảnh Đức Trần làm đồ sứ. Sau 
đến Nghi Hưng kết hợp nghệ thuật đồ gốm với nặn ấm, tạo 
ra các loại đỉnh hương, bình hoa, cục chặn giấy .. rất xinh 
xắn. Người nổi danh đồng với Trần Trọng Mỹ thì có Trẩm 
Quân Dụng, tự Sĩ Lương. 

Sau đời Vạn Lịch có Trần Tuấn Khanh, Chu Quiù Sơn, Trần 
Hòa Chi, Trần Đình Sinh, Thừa Vân Tòng, Trẩm Quân Thịnh, 
Trần Chấn, Từ Lệnh Âm, Hạng Bất Tổn, Trẩm Tử Triệt, Trần 
Tử Huề, Từ Thứ Kinh, Huệ Mạnh Thần, Tiết Hiên, Trịnh Tử 


Hầu ... 

Trên đây là những nghệ nhân nổi tiếng khéo đời Minh. Về 
sau, người ta mô phỏng rất nhiều những kiểu họ đã chế tạo 
nên những ấm nào thực sự đời Minh, cái nào đời sau khó ai 
biết được. Đồ tử sa lại không đề niên đại như đồ gốm nên 
càng khó phân biệt chân giả. 

Sang đến đời Thanh, nghệ thuật làm ấm còn thịnh đạt hơn 
nữa. Triều đình nhà Thanh chuộng đồ tử sa nên càng coi 
trọng. Văn khố nhà Thanh còn ghi lượng hàng mỗi năm tiến 
cống vào cung. Phẩm chất cũng thêm tỉnh vi, xảo diệu. 
Ngoài ấm đất, ngưòi ta còn nặn bồn trồng cây cảnh, bình 
hoa, và dụng cụ dùng trong nhà. Màu sắc pha chế cũng 
phong phú hơn. 

Nghệ nhân nổi tiếng đời Thanh rất nhiều. Người xuất sắc 
nhất là Trần Minh Viễn, hiệu Hạc Phong, lại có tên là Hồ Aän, 
chế ra hàng chục thứ ấm trà, đồ dùng khác nhau, không cái 
nào giống cái nào, quả là bậc thầy trong nghề. Những tác 
phẩm mà Trần Minh Viễn còn để lại hết sức tinh xảo, lại đầy 
sáng tạo. Cái thì hình một gốc mai già, cái thì hình bó củi, 
trông như một nghệ phẩm điêu khắc tả chân hơn là một trà 
cụ. Ông còn nặn những trái cây tầm thường như hạt dẻ, củ 
đậu phông ... trông hết sức tinh xảo, thoạt trông không ai 
bảo là một vật bằng sành. 

Sách Trùng San Kinh Khê Huyện Chí, viết năm thứ hai đời 
Gia Khánh, (Thanh) dùng bốn chữ “vạn gia yên hỏa” (nhà 
nhà đều khói lửa) để chỉ khung cảnh sinh hoạt bấy giờ. Đời 
Ung Chính, Càn Long thì có Trần Hán Văn, Dương Quí Sơ, 
Trương Hoài Nhân. Chế tạo đồ dùng trong cung vua thì có 


Vương Nam Lâm, Dương Kế Nguyên, Dương Hữu Lan, Thiệu 
Cơ Tổ, Thiệu Đức Hinh, Thiệu Ngọc Đình nhưng thiên về ấm 
có trang trí, màu sắc. Những chuyên gia cho rằng kết hợp 
hai kỹ thuật của Cảnh Đức Trấn (nơi chế tạo đồ sứ tráng 
men) với Nghi Hưng đã làm giảm đi phong vị của ấm tử sa, 
bản chất vốn giản phác, gần thiên nhiên. Cầu kỳ hóa một 
nghệ thuật vốn dĩ đạm bạc đã khiến cho nghệ thuật nặn ấm 
đổi hẳn sắc thái, mất đi tính nguyên ủy của nó. 

Sang đời Gia Khánh, những người tên tuổi có Huệ Dật Công, 
Phạm Chương Ân, Phan Đại Hòa, Cát Tử Hậu, Ngô Nguyệt 
Đình, Hoa Phượng Tường, Trinh Tường, Quân Đức, Ngô A 
Côn, Hứa Long Văn ... 

Thời Đạo Quang có Dương Bành Niên và em gái là Dương 
Phượng Niên cùng với Trần Hồng Thọ, Thiệu Đại Hanh là 
những danh gia. Trần Hồng Thọ hiệu là Mạn Sinh, đời Gia 
Khánh làm huyện tể đất Lật Dương. Ông là người giỏi viết 
chữ, vẽ tranh, khắc triện lại thích sưu tầm ấm tử sa. Nhiều 
ấm do Dương Bành Niên và nhà họ Dương chế tạo ra, đợi 
cho hơi khô, Trần Hồng Thọ dùng dao tre khắc, vẽ, viết chữ, 
đề thơ lên rồi mới đem nung. Việc kết hợp hai tài danh, một 
nặn ấm, một thư họa là sáng tác mới của thời đó. Ấm 
thường có đề “A Mạn Đà Thất” (là tên thư trai của họ Trần) 
hay dưới đáy có khắc “Bành Niên”. Đời sau gọi là ấm Mạn 
Sinh (Mạn Sinh hồi). 

Theo chân Trần Hồng Thọ, nhiều danh sĩ khác như Kiều 
Trọng Hỉ, Ngô Đại Trừng cũng đứng ra chỉ đạo việc nặn ấm. 
Từ đó, một kỹ xảo vốn chỉ được coi như nghề mọn nay đã 
lan sang cả giới nho gia. Tuy không được phổ biến như thư 


họa nhưng cũng không còn là một tiện nghệ như trước nữa. 
Một danh sĩ vốn giỏi về vẽ trúc là Cù Tử Trị lại đem việc khắc 
trúc, họa trúc vào trang trí trên ấm. Họ Cù không những 
mang thư pháp mà còn khắc hẳn những cành trúc, cành mai 
nghĩa là coi chiếc ấm như một tờ giấy hay vuông vải để thi 
thố tài hàn mặc. 

Còn Thiệu Đại Hanh thì là một nghệ nhân nổi tiếng không 
kém gì Dương Bành Niên. Trong khi Dương nổi danh về tinh 
xảo thì Thiệu có tiếng về giản phác. Ông không cầu kỳ 
nhưng cũng có nhiều sáng kiến độc đáo. Chính kiểu nắp ấm 
đầu rồng, khi rót thì lè lưỡi ra là do ông khởi thủy, tới nay 
vẫn còn nhiều người bắt chước và khá phổ biến trên thị 
trường. 

Cuối đời Thanh, Chu Kiên lại có sáng kiến dùng thiếc và 
ngọc để bịt hay khảm vào ấm tử sa. Nhiều thân ấm được bịt 
thiếc và viết chữ rồi dùng ngọc trạm thành quai, thành vòi 
ráp vào. Thế kỷ thứ 19 nhiều người còn bịt đồng hay thau 
nhưng nói chung những kiểu này không được chuộng lắm. 


Vào thời điểm này, việc thương mại giữa Trung Hoa và nước 
ngoài đã phát triển. Nhiều cường quốc đã chiếm những lãnh 
địa ở duyên hải hay cưỡng ép nhà Thanh nhường làm tô giới 
và Thanh đình đã phải mở cửa cho họ vào buôn bán. Trà Tàu 
trở thành một nông phẩm xuất cảng quan trọng và ấm Tàu 
cũng được sản xuất qui mô để bán ra ngoài. Nhiều công ty 
thành lập tại Thượng Hải, Nghi Hưng, Thiên Tân, Hàng Châu 
đại lý bán ấm Nghi Hưng. Những kiểu ấm thời đó cũng vẫn 
theo mô dạng cũ. Một công ty ở Thượng Hải là Thiết Họa 


Hiên đến nay vẫn còn. Thiết Họa Hiên nổi tiếng vì chữ viết 
trên ấm rất đẹp. Những nghệ nhân nổi tiếng của họ gồm có 
Tưởng Yến Hanh, Trần Quang Minh, Phạm Đại Sinh, Vương 
Diễn Xuân, Trình Thọ Trân. Những ấm xuất cảng thường có 
cả con dấu của nghệ nhân lẫn con dấu của hãng. Cuối thế 
kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có hai hãng khác là Chân Ký và Ngô 
Đức Thịnh cũng phát đạt. 

Thời Dân Quốc ấm Nghi Hưng được xuất cảng rất nhiều sang 
Nhật Bản, Đông Nam Á, Âu Châu và Mỹ Châu. Thời đó cũng 
có nhiều thợ khéo nhưng kiểu thường giản dị, cân đối chứ 
không cầu kỳ như thời trước. Có lẽ vì nhu cầu thương mại và 
thị hiếu đã thay đổi. Đến thời loạn lạc thập niên 1930, 1940 
việc sản xuất ấm phải đình trệ. Sau khi Trung Cộng nắm 
quyền, việc sản xuất được qui tụ thành công xã nhưng 
không phát triển được. Thời Cách Mạng Văn Hóa lại một lần 
nữa kỹ nghệ này bị vùi dập. Trong chế độ Cộng Sản, uống 
trà bị coi là một tàn tích tư sản, bóc lột, phi sản xuất nên bị 
bài xích. Việc làm ấm vì thế cũng bị triệt hạ. Sau khi Đặng 
Tiểu Bình thi hành chính sách cải tổ, Trung Cộng phục hồi 
ngành nặn ấm tử sa. Năm 1979, xí nghiệp Nghi Hưng Tử Sa 
đã sử dụng đến 600 nhân công. Hiện nay, một số thợ 
chuyên môn trẻ và tương đối có trình độ đã khôi phục lại 
được công nghiệp này, nhất là càng ngày càng có nhiều 
người ưa chuộng và sưu tập. 

Nói đến ấm trà không thể không nhắc đến ấm sản xuất tại 
Đài Loan. Từ khi chính quyền dân quốc thiên di sang hòn 
đảo này, nhiều người trong số di dân là nhà sưu tập hoặc 
dân bản xứ vùng Giang Tô. Nghề làm ấm cũng được truyền 


theo. Ấm Đài Loan cũng đẹp không kém gì ấm sản xuất tại 
lục địa. Về phương diện tinh xảo và cầu kỳ có phần hơn. Tuy 
nhiên giá cả thường đắt một chút. 

Hongkong và Singapore cũng là nơi có nhiều danh thủ trong 
cả sưu tập lẫn chế tạo ấm. Viện Bảo Tàng Trà Khí Hongkong 
(Flaggstaff House Museum of Tea Ware) được chính thức mở 
cửa từ ngày 27 tháng giêng năm 1984 trong đó Tiến sĩ K.S. 
Lo cống hiến hơn 600 món, từ trà cụ thời Tây Chu (thế kỷ 11 
trước TC) đến tận gần đây. Chính Viện Bảo tàng này đã tổ 
chức nhiều cuộc triển lãm, trình diễn phương thức uống trà, 
và thi nặn ấm (ba lần 1986, 1989 và 1992) đã được rất 
nhiều người hâm mộ và tham dự. Sáng tác mới của nghệ 
nhân đời nay thật phong phú, phối hợp được quan điểm 
Đông và Tây thoát hẳn những mô dạng của đời trước. 

Phong khí uống trà hiện nay cũng trở thành một phong trào, 
tuy không rầm rộ như những thưởng thức khác nhưng cũng 
rất đáng kể. Nhiều trà thất, hiệp hội, trung tâm, tổ chức và 
nhóm nghiên cứu được thành lập khắp nơi trên thế giới (kể 
cả tại Mỹ) nhất là tại những nơi có nhiều Hoa Kiều. Tại Hoa 
lục (Bắc Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu) và Đài Loan, 
Hongkong, Singapore lại càng phát triển. Lại có những tạp 
chí bằng Anh, Pháp, Hoa ngữ chuyên cho những người thích 
trà ngon và chuộng việc sưu tập ấm tử sa. 

Một điểm đáng lưu ý là hiện nay các kiểu ấm đã tiến lên một 
bước rất xa. Trước đây nghệ nhân vẫn coi ấm là chính, hình 
dáng thay đổi chỉ cốt để chứng tỏ cái xảo diệu kết hợp mô 
thức thiên nhiên với công dụng của trà cụ. Ngày nay, nhiều 
kiểu ấm đã gần như thoát hẳn cái công dụng pha trà. Có cái 


hình xe cút kít, chiếc ghế mây, cái giếng, cái rương, đồng 
tiền ... Tuy lạ mắt nhưng không tiện. Nhà Thiên Nhân thì họa 
nhiều kiểu có hình dáng như những tác phẩm điêu khắc mới, 
trông cũng hay và tân kỳ. Nhiều nghệ nhân cũng nặn tượng, 
tuy tỉnh xảo nhưng gần như không liên quan gì đến những 
đặc tính độc đáo của đất tử sa. 

Việt Nam hiện nay cũng có nhiều nơi nặn ấm, thường là bắt 
chước kiểu Tàu. Mấy năm trước, có người về thăm quê đem 
sang cho tôi một bộ đồ trà trạm bằng đá cẩm thạch hồng, 
vân trắng. Ấm chén theo hình hoa sen, đĩa là một lá sen. Tuy 
nhiên đây là loại ấm để chưng vì không thể dùng vào việc 
pha trà. Việt Nam cũng làm ấm theo kiểu Nghi Hưng nhưng 
chưa tỉnh xảo. Nếu thực sự muốn chiếm một chỗ đứng trên 
thị trường, chúng ta còn phải đầu tư và học hỏi nhiều. 

TRÀ CỤ 


Nói tới ấm trà mà không nhắc qua tới những dụng cụ phụ 
thuộc thì kể cũng thiếu. Cùng với ấm, người uống trà phải có 
chén, chén tống chén quân theo kiểu Việt Nam hoặc một ấm 
chuyên theo kiểu Tàu. Có những loại chén kiểu làm bằng đất 
tử sa nhưng cũng có những chén sứ mỏng gọi là sứ vỏ trứng. 
Tùy ý thích, mỗi người có một cách chọn màu, chọn kiểu. 
Hiện nay người ta cũng chế ra nhiều kiểu chén lạ mắt, có khi 
trông như một ống trúc, có khi hình củ lạc (đậu phông). 
Ngoài ra phải có đĩa đựng, cũng xinh xinh nho nhỏ cho hợp 
với chén uống trà. Ấm màu nào thì người ta chọn chén và 
đĩa cũng màu đó. Thế nhưng thường thì chén chỉ có những 
màu thông dụng như màu nâu đậm, màu đỏ hay màu vàng 


chứ không thấy mà xanh hay màu đen. Ngoài ra còn phải có 
bình chuyên trà, bồn đựng bã trà và chứa nước tráng ấm, 
thuyền trà (cái chậu nhỏ để ấm và hứng nước trong ấm trào 
ra), đĩa lớn để ly, kén cho đủ một bộ tiệp màu đã khó huống 
hồ nếu nhiều ấm, nhiều màu, nhiều kiểu. 

Người kỹ hơn còn mua cả hộp đựng trà cũng bằng đất nung 
và ống đựng những vật dụng linh tỉnh như cóng xúc trà 
(giống như một cái thìa bằng gỗ hay một ống tre vát một 
đầu để lường trà trước khi đổ vào ấm), đồ móc bã trà (gọt 
bằng gỗ hay tre), tăm thông vòi, cái kẹp chén (để gắp chén 
khi tráng nước sôi hầu vệ sinh và không phỏng tay), khăn 
lau ... Kiếm được cái khay trà vừa vặn cho mỗi bộ cũng 
không phải dễ dàng. 

Dĩ nhiên không thể thiếu cái ấm nấu nước pha trà bằng kim 
loại, bằng sứ hay ấm điện. Cũng nên có một cái bình thủy 
để chứa nước nóng mặc dù nhiều người kỹ không chịu dùng 
nước bình thủy mà dùng bình tự hâm nóng. Cầu kỳ hơn thì 
mua cả nhiệt kế và”timer” để hãm trà cho thật chuẩn. 
Người khó tính lại còn cho rằng phải bếp than mới ngon. Thế 
nhưng nếu máy móc quá như thế thì uống trà không còn thú 
vị được bao nhiêu. 


CÁCH DÙNG ẤM 


Nên chọn ấm như thế nào? Câu hỏi đó không phải dễ trả lời. 
Nó tùy theo nhu cầu. Thường thì chúng ta chỉ uống một 
mình hay hai người nên ấm không nên lớn quá. Ấm nào chỉ 
đủ rót ra hai tới bốn ly là vừa. Ấm độc ẩm (chỉ rót được một 


ly) cầm lóng cóng mà lại mất công rót đi rót lại hoài, không 
tiện. Ấm song ẩm dùng khi uống một mình và nếu uống hai 
người thì phải loại lớn hơn để mỗi lâm rót ra đủ cho mỗi 
người hai chén. Cũng nên có thêm một hai ấm lớn phòng khi 
phải đãi “tục khách” sau những buổi họp mặt đông người. 
Ấm dùng hàng ngày không nên mua loại hình dáng kỳ dị, 
khó pha và cũng khó rửa. Ấm trơn hoặc ấm hình kỷ hà, 
trang trí nhã nhặn, diểm vài chữ viết ... là tiện nhất. Trà, ấm 
cũng không thoát khỏi qui luật tiền nào của nấy tuy rằng 
nhiều khi cũng mua được một cái ấm giá hời. Những ấm đắt 
tiền thường là đất tốt, da mịn, trông qua cũng biết loại 
thượng phẩm. Nếu thực sự muốn dùng ấm vào mục đích 
uống trà, ta nên kiếm những kiểu giản phác, miệng rộng 
thân bè (như kiểu của Huệ Mạnh Thần) để dễ châm và thay 
bã trà. Những kiểu lạ lùng, kiểu cọ để chưng hơn là để dùng. 
Ấm trà bán theo bộ, nghĩa là đủ mọi thứ trong một “set” 
thường không phải là loại hảo hạng, chỉ dùng trong việc tiếp 
khách đông người. Ấm rẻ tiền hạng soàng, sờ nhám tay, 
trong lòng ấm chỗ lồi chỗ lõm, thô tạo. 

Ấm mua về không nên dùng uống ngay. Tốt hơn cả là dùng 
giấy nhám nhuyễn đánh trong ngoài cho sạch sẽ, trơn tru 
hết những bụi đất sét còn bám vào. Sau đó phải rửa cho hết 
mùi đất. Thường thì nên nấu trong nước sôi một lúc cho kỹ 
hơn. Những người chuyên môn chỉ là phải cho trà cũ vào 
nấu trong ba tiếng đồng hồ để trà thấm vào những khí 
khổng khiến ấm sậm màu hơn và nhiễm mùi trà. Nếu không 
phải pha trà và đổ đi bốn lần đầu. Vũ Thế Ngọc chỉ một “bí 
quyết” của ông là đem ấm ninh trong trà trong bảy ngày 


đêm, đem ra rửa sơ rồi ủ vào trà trong hai tuần, ấm sẽ cũ 
như đã dùng hàng trăm năm. Các chuyên gia nói là nếu như 
định chọn ấm để dùng cho loại trà ngon thì không nên tôi 
ấm bằng trà thường mà phải dùng trà cùng loại vì mặt trong 
ấm sẽ nhiễm mùi và ảnh hưởng đến trà sau này. 

Theo thời gian, ấm uống trà lâu ngày cũng ngả màu dần, 
chuyển sang đậm hơn lúc mới mua và cũng bóng hơn. Ấm 
tử sa không nên rửa hay cọ bên trong mà chỉ tráng bằng 
nước nóng, để cho khô và dùng khăn sạch lau bên ngoài. Vì 
thế ấm dùng lâu năm có đóng một lớp cao, càng dày, càng 
quí. Mỗi cái ấm chỉ nên dùng một loại trà để hương vị thuần 
nhất. Một bộ trà dùng lâu trở nên thân thiết như một người 
bạn, khác hẳn những sưu tập khác chỉ là sở thích mà không 
có liên hệ trực tiếp với đời sống hàng ngày. Có người cầu kỳ 
còn ví rằng mỗi lần uống trà là phối hợp cả ngũ hành kim 
(ấm đun nước), mộc (trà), thủy, hỏa và thổ (bình trà). Người 
Việt Nam ta không coi uống trà như một thứ nghi lễ như 
người Nhật, lại cũng không huê dạng, phô diễn như người 
Tàu. Tuy cũng chuộng ấm Tàu, trà Tàu nhưng thường là một 
phần của sinh hoạt làm tăng hương vị cho đời sống. Không 
ai nghĩ rằng phải cất công đi hàng nghìn dặm để kiếm cho 
được một hũ nước pha trà. 

CÁCH PHA TRÀ 


Pha trà là một nghệ thuật. Chọn ấm, chọn trà đã đành mà 
còn phải kén cả nước. Thường thì nên dùng nước lọc hoặc 
nước suối. Loại nước cất người ta chê là nhạt. Mộït nguyên 
tắc chung là lục trà hay ô long dùng ấm nhỏ, chỉ có hồng trà 


mới dùng ấm lớn. Ấm nhỏ hãm trà mau, độ ủ trà càng cao 
càng để lâu. Sau đây là phương pháp pha trà của nhà Thiên 
Nhân (Tenren), một hãng bán trà danh tiếng của Đài Loan : 
Sửa soạn đầy đủ dụng cụ, gồm bình trà, thuyền trà (cái bát 
lớn để ấm), bồn (bình đựng nước đổ đi, nắp là một cái đĩa có 
lôð hủng để nước chảy xuống, dùng làm đĩa đựng chén), 
chén đựng trà và nước sôi. 

Tráng bằng nước sôi để cho ấm chén nóng đều, trà pha ngon 
hơn. 

Đổ trà đầy khoảng nửa ấm 

Đổ nước sôi cho đến khi nước tràn ra ngoài. Đóng nắp lại. 
Trong giây lát (trong vòng 15 giây) đổ hết nước ra thuyền 
trà. Đổ nước trà đó vào bồn. Lý do là để cho trà tơi ra hầu 
nước trà được ngấm đều. 

Lại đổ đầy nước và đóng nắp lại. Đợi chừng 45 giây đến 1 
phút cho trà ngấm. 

Trong khi chờ đợi, đổ nước vào thuyền (trong có ấm) cho 
đến khi ngập khoảng một nửa. 

Rửa chén bằng cách xoay tròn chén trong thuyền, nơi tay 
cầm. Lấy ra xếp lên bổn. 

Đủ 45 giây đến một phút, nhấc ấm ra. Gạt nước bám vào 
chôn ấm lên thành thuyền trà. 

Rót trà theo kiểu xoay tròn hay qua lại để cho trà trong mỗi 
chén đều đậm bằng nhau, không chén nào lợt hơn chén nào. 
Uống trà. Uống chầm chậm để thưởng thức hương vị. 

Tiếp tục đi lại từ bước thứ sáu, mỗi lần thêm chừng 15 giây. 
Theo hết được chu kỳ này chúng ta thấy hơi rắc rối và huê 
dạng. Thực ra, pha trà chỉ đặt nặng hai điều. Một là phải có 


đủ nước sôi để tráng ấm, rửa ly cho được rộng rãi. Trước khi 
uống cũng nên rót đầy nước vào ấm, vào thuyền trà để hâm 
cho ấm và ly nóng kỹ. Ngay cả đĩa đựng chén cũng rửa bằng 
nước sôi. Có như thế, trà cụ khi bắt đầu pha mới khô ráo và 
sạch sẽ. 

Hai là trà phải đủ, không thể hà tiện - nghĩa là trà khô trước 
khi pha phải khoảng 1/3 tới 2/5 ấm - và khi nở đều phải chặt 
ấm. Nước phải đủ nóng, trà phải đủ lượng thì khi pha mới 
bốc hơi. Không gì chán bằng một ấm trà pha nhạt nhẽo. 

Khi châm nước vào ấm, cũng nên quá tay một chút để nước 
tràn ra ngoài và khi đậy vung vào, nước lại trào ra một lần 
nữa. Lúc đó mới tưới thêm cho ướt cả ấm. Nhìn những giọt 
nước bên ngoài bốc hơi nghi ngút cũng là một cái thú và 
cũng là một cách để lượng định thời gian chờ ngấm trà. 
Nước đầu tiên rửa trà phải đổ đi, nước thứ hai và nước thứ 
ba ngon hơn cả. Trà ngon có thể uống đến nước thứ bảy, thứ 
tám. Khi uống xong làm thế nào phải còn đủ nước để rửa 
ấm, rửa ly một lần nữa trước khi cất. Pha trà là một công 
việc mà ngưòi ta phải tiết độ, nhịp nhàng. Nếøu nói rằng 
ngoại vật ảnh hưởng đến tâm hồn thì đây cũng là lúc để cho 
lòng mình lắng dịu. 

Về trà, trà ngon bao giờ hơi lên cũng đượm. Có loại thì thơm 
ngát, nhẹ nhàng thanh thoát như mùi lan, có loại lại thơm 
nồng như da thịt một đứa trẻ bụ bẫm (theo mô tả của Lâm 
Ngữ Đường). Trà ướp thường là thứ phẩm, dẫu là ướp sâm. 
Uống trà cũng ít ai ăn thêm đồ khác như bánh kẹo. Trà đắt 
tiền, bán tại những tiệm trà lớn thường có cái hương vị riêng 
độc đáo. Loại thượng phẩm, trăm rưởi hai trăm một pound, 


tính ra cũng không phải là quá đắt. 
Người ta vẫn cho rằng trà đạo của Nhật chú trọng về nghi 
thức, còn cách uống trà của Tàu nặng về phẩm chất của trà. 
Người Trung Hoa coi việc uống trà là một hình thức thưởng 
ngoạn trong khi người Nhật rất chặt chẽ về thủ tục, coi việc 
uống trà là một hình thức tế lễ hơn là đi tìm hương vị. Có lẽ 
vì trà đạo của Nhật do các thiền sư truyền bá, và họ dùng 
trà để “tìm sự hòa hợp giữa con người với con người, đề cao 
giá trị tỉnh thần, và thu ngắn khoảng cách giữa nhân và 
thiên”. 

KẾT LUẬN 


Trên thực tế chúng ta hôm nay may mắn hơn cổ nhân ngày 
xưa nhiều. Nếu thích, chúng ta có thể mua và thử đủ các 
loại trà. Trong tiệm có bán mọi loại, từ trà Đài Loan đến trà 
Trung Quốc, trà Nhật Bản, trà Tích Lan. Trà trong hộp cũng 
có mà trà rời cũng có. Lại thêm một thứ trà tiện dụng, rẻ 
tiền là trà bao, muốn pha chỉ nhúng vào ly nước nóng là 
xong. Người nào giản tiện nữa có thể mua cả trà đóng hộp 
như nước ngọt. 

Ấm cũng thật nhiều loại. Trong nhiều tiệm bách hóa, có 
những ấm giá chỉ hai ba đồng. Nhưng nếu ai thích hàng 
nghệ thuật hơn, cầu kỳ hơn thì từ năm mười đồng, đến vài 
chục, vài trăm cũng có. Cái nào cũng đích ấm Tàu, chẳng 
cần thử như kiểu Nguyễn Tuân để úp xuống xem vòi có bằng 
miệng, hay thả vào nước xem có cân không. Tùy theo giá 
tiền mà chúng ta có được bộ đồ trà vừa ý. Người thích sưu 
tập thì chỉ cần bỏ ra một nghìn đồng là có thể có được hai 


chục chiếc ấm Nghi Hưng, Đài Loan. Thế nhưng cái yếu tố 
quan trọng nhất để thưởng thức trà là một khung cảnh yên 
tĩnh, một tâm hồn thư thái thì vẫn là cái gì khó kiếm. Cho 
nên mỗi khi có một buổi sáng thanh tân, khi uống trà tôi vẫn 
thường nhẩm đọc: 
Nhất oản hầu vẫn nhuận 
Nhị oản phá cô muộn 
Tam oản sưu khô trường 
Duy hữu văn tự ngũ thiên quyển 
Tứ oản phát khinh hãn 
Bình sinh bất bình sự 
Tận hướng mao khổng tán 
Ngũ oản cơ cốt thanh 
Lục oản thông tiên linh 
Thất oản khiết bất đắc 
Duy giác lưỡng dịch tập tập thanh phong sinh ... 
Chén thứ nhất làm trơn cổ họng 
Chén thứ hai làm tan nỗi buồn phiền 
Chén thứ ba thấm vào ruột đang khô héo 
Chỉ còn lại năm nghìn cuốn sách 
Chén thứ tư làm mồ hôi rướm ra 
Những chuyện bất bình trong đời 
Cũng theo lỗ chân lông mà bay đi 
Chén thứ năm làm cơ thể sạch sẽ 
Chén thứ sáu đưa ta tới cõi tiên 
Chén thứ bảy không uống được nữa 
Chỉ thấy hai bên cánh tay gió phần phật thổi 


Những câu này in ngay trên hộp đựng trà của nhà Thiên 
Nhân, dưới cái tên Thất Oản Trà của Lô Đồng. 

Việt Nam cũng là một trong nhưng quê hương của cây trà, 
lại phổ thông, từ thành thị đến thôn quê đâu đâu cũng uống. 
Những đồi trà của ta cũng nổi tiếng, từ thượng du Bắc Việt 
đến cao nguyên Trung phần đều có những loại trà độc đáo. 
Thế nhưng một phần kỹ thuật của người mình chưa tỉnh, lại 
chưa biết cách điều chế, quản trị để sản xuất và tiêu thụ 
một cách qui mô nên hầu như thế giới không ai biết đến trà 
Việt Nam. Thành thử, trà của ta vẫn chỉ giới hạn trong phạm 
vi quốc nội, hoặc dùng làm quà mỗi khi có dịp ra nước 
ngoài. Cạnh tranh được với người chắc cũng còn phải một 
thời gian lâu. 

11/1996 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

I. Việt Ngữ 

1. Vũ Thế Ngọc, Trà Kinh, EastWest Institute Press 1987 

2. Nguyễn Tuân, Vang Bóng Một Thời, Cảo Thơm 1972 

3. Bảo Sơn, Trà Đạo (bản dịch cuốn The book of Tea của 
Okakura Kakuzo), Nhà Xuất Bản Tổng Hợp An Giang 1990 

4. Phan Quốc Sơn, Thú Chơi Những Ấm Trà Đất Nung Cổ, 
Nguyệt San Y Tế 2/96 

II. Anh Ngữ 

1. Kit Chow và lone Kramer, All the Tea in China, China 
Books and Peridicals, Inc. 1990 

2. Roberta Stalberg, Shopping in China, China Books and 
Peridicals, Inc. 1988 


3. Nhiều tác giả, The Book of Tea, Bản Dịch của Deke 
Dusinberre, Flammarion Paris 

4. Arts of Asia, Yi¡ Hsing and Inkstones, July/August 1971 

5. Arts of Asia, Flaggstaff House Museum of Tea Ware 1984- 
1994, March/April 1994 

6. Lin Yutang, The Importance of Living, The John Day 
Company, 1937 (kể cả bản dịch của Nguyễn Hiến Lê và bản 
chữ Hoa “Sinh Hoạt Đích Nghệ Thuật”) 

7. Herbert E. Plutschow, Historical Chanoyu, The Japan 
Times, Ltd. Tokyo 1986 

8. Hobson R.L., The wares of the Ming Dynasty, Charles E. 
Tuttle Company 1962 

9. Tài liệu trong Internet 

10. The K.S. Lo Cllection, Flagstaff House Museum of Tea 
Ware, Yixing, purple clay wares, Urban Council of Hongkong 
1994 

[II. Hoa ngữ 

1. Minh Đại Đào Từ đại toàn, Nghệ Thuật gia xuất bản xã, 
Đài Bắc 1989 

2. Thanh Đại Đào Từ đại toàn, Nghệ Thuật gia xuất bản xã, 
Đài Bắc 1989 

3. Chu Trọng Thánh, Bắc Tống Trà Chi Sinh Sản Dữ Kinh 
Doanh, Học Sinh Thư Cục, Đài Loan 1985 

4. Lâm Vĩ Hạo, Lục Trà, Sinh Hoạt Y Học Thư Phòng, Đài Bắc 
1995 

5. Lưu Phi Bạch, Trung Quốc Công Nghệ truyền kỳ, Tinh 
Quang, Đài Bắc 1987 


6. Ngô Trí Hòa, Trà Đích Văn Hóa, Hành Chính Viện Văn Hóa 
Kiến Thiết Uôy Viên Hội ấn hành, Đài Bắc 1987 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Hùng 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


